1/4/22, 11:12 PM + VGP News :. | Hóa đơn điện tử có ngày lập và ngày ký khác nhau có hợp lệ? I BÁO ĐIỆN TƯ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT N... 


Thứ ba, 04/01/2022 Tìm kiếm Cổng Thông tin điện tử Chính phủ | Thư điện tử | English | rhw 
BẢO ĐIỆN TỪ 


CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHIAVIỆTNAM GP 





Trang chủ » Trả lời công dân 


Hóa đơn điện tử có ngày lập và ngày ký khác nhau có 


hợp lệ? 


09:23, 12/12/2019 


TIN ĐỌC NHIỀU 





R 


F0, F1 được hỗ trợ tiền 
ăn 80.000 đồng/ngày 


Bộ GTVT phản hồi kiến nghị 
về quy định lắp camera trên 
xe vận tải 


Thi thạc sĩ phải có chứng chỉ 
ngoại ngữ Bậc 32 


Ông Nguyễn Minh Hiệu được 
hưởng chế độ hỗ trợ lao động 
tự do 

Căn cứ xác định dự án phù 


hợp quy hoạch xây dựng 


TIN MỚI NHẠẬN 





Năm 2022: Lạm pháp sẽ 
thấp hơn so với mức 
cho phép, nhưng 
không chủ quan 


Ngày 4/1: Số ca khỏi bệnh 
vượt số mắc mới COVID-19 


Chế độ học tập, sinh hoạt của 
trại viên tại cơ sở giáo dục 
bắt buộc 


Gói tài khóa, tiền tệ hỗ trợ 
cho nền kinh tế: Đòi hỏi bức 
thiết! 

Quảng Ngãi có tân Phó Bí 
thư Tỉnh ủy 


Bản để in Tăng font Giảm font Bình luận 


(Chinhphu.vn) —- Ông Nguyễn Thanh Bình (Đồng Nai) hỏi, trường 
hợp hóa đơn điện tử không có ngày ký điện tử có được xem là 
hợp lệ hay không? Công ty ông và đối tác đang gặp khó khăn do 
đơn vị thuế mỗi nơi hướng dẫn khác nhau. 


Về vắn đê này, Cục Thuế tỉnh Đông Nai có ý kiến như sau: 


Căn cứ Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ 
quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như 
sau: 


Tại Khoản 7, Điều 3 giải thích từ ngữ như sau: 


“7. Việc sử dụng chứng thư só, chữ ký số, chữ ký điện tử thực hiện theo 
quy định của pháp luật vê giao dịch điện tử: ”. 


Tại Khoản 1, Điều 4 quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn 
điện tử: 


“4. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh 
doanh quy định tại khoản 6 Điêu 12 Nghị định này) phải lập hóa đơn 
điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của 
cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà 
cơ quan thuế quy định và phải ghi đây đủ nội dung theo quy định tại 
Nghị định này, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp 
dịch vụ. 


Trường hợp khi bán hàng hóa, cung cắp dịch vụ, người bán có sử dụng 
máy tính tiên thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy 
tính tiên có kết nói chuyền dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.” 


Tại Khoản 3, Điều 35 quy định hiệu lực thi hành: 


“9. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 
năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ 
quy định vê hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực 
thi hành. ”. 


Căn cứ Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 
của Bộ Tài chính quy định về lập hóa đơn điện tử như sau: 


“2. Gửi hóa đơn điện tử là việc truyền dữ liệu của hóa đơn từ người bán 
hàng hóa, dịch vụ đến người mua hàng hóa, dịch vụ. 


Các hình thức gửi hóa đơn điện tử: 


- Gửi trực tiếp: Người bán hàng hóa, dịch vụ (tỗ chức khởi tạo hóa đơn 
điện tử) thực hiện lập hóa đơn điện tử tại hệ thống phân mêm lập hóa 
đơn điện tử của người bán, ký điện tử trên hóa đơn và truyên trực tiếp 
đến hệ thống của người mua theo cách thức truyền nhận hóa đơn điện 
tử đã thỏa thuận giữa hai bên...” 


Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ 
quy định chỉ tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ 
chứng thực chữ ký số. 


Căn cứ Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 
18/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn: 


“Điêu 8. Thời điểm xác định thuế GTGT 


baochinhphu.vn/Tra-loI-cong-dan/Hoa-don-dIen-tu-co-ngay-lap-va-ngay-ky-khac-nhau-co-hop-le/3822 I0.vøp 





TRANG TIM 





Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thiên tài quân sự, nhà 
lãnh đạo có uy tín... 


Dịch bệnh đang dần qua đi, nhưng tình quân dân 


mãi mãi đọng lại trong... 


Bà Rịa - Vũng Tàu cần tập trung mọi nguồn lực 
phục hồi và phát... 


Đổi mới và nâng cao chất lượng thông tin đối 
ngoại, mang Việt Nam đến... 


_ eane muône ta DOANH NGHIỆP. _ 
___ TRANG THÔNG TI DOANH NGHIỆP : 


e Hội nghị đối ngoại toàn quốc 2021 
e _ Văn hóa soi đường cho quốc dân đi 


e_ Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch COVID-19 


e_ Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao 
động theo Nghị quyết 68 
Đọc nhiều 


Bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập 
đoàn... 


EiLã kỷ niệm cấp quốc gia 110 năm Ngày sinh... 


iTin bão số 9 và các chỉ đạo ứng phó 


Bàn giao vaccine, công nghệ, nguyên liệu điều 
chê thuôc... 


1 '⁄⁄4 Gói tài khóa, tiền tệ hỗ trợ 
ve. cho nền kinh tế: Đòi hỏi 
` bức thiết! 





e_ Đề xuất quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản 
phẩm trong nước 


Khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu 
năm 2022 


Công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông 
giai đoạn 2021-2025 là dự án quan trọng quốc gia 


Lùi thời điểm thanh toán thuốc chống lao 
sử dụng nguồn quỹ bảo hiêm y tê 


1/4/22, 11:12 PM 
1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyền giao quyên sở hữu hoặc 
quyên sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được 
tiên hay chưa thu được tiên.”. 


Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và nội dung văn bản hỏi của ông, 
trường hợp người bán hàng hóa, dịch vụ lập hóa đơn điện tử và đã 


truyền/gửi đến hệ thống của người mua theo đúng quy định tại Khoản 2, 


Điều 8 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính 


đã trích dẫn nêu trên thì hóa đơn điện tử đã lập đã có chữ ký số, chữ ký 
điện tử có gắn dấu thời gian ngày tháng năm theo quy định của pháp. 
luật về giao dịch điện tử (về nguyên tắc ngày tháng năm lập hóa đơn. 





điện tử và ngày tháng năm ký chữ ký số, chữ ký điện tử gắn dấu thời 


gian là phải cùng một ngày) hóa đơn điện tử đã lập nêu trên được xác 
định là hợp lệ. 


Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thông báo để ông biết và thực hiện đúng quy 
định tại các văn bản quy phạm pháp luật. 


Chinhphu.vn 


Từ khóa: hóa đơn điện tử 





tà E2 


CÙNG CHUYÊN MỤC 


Thời gian tập sự đóng BHXH có tính hưởng phụ... 
Điều kiện hộ kinh doanh tại Ninh Thuận được nhận... 
Giáo viên mầm non tư thục liên hệ với trường... 
Hướng dẫn xác định chi phí thẩm tra thiết kế 

Buôn bán tại tỉnh khác đăng ký nhận hỗ trợ... 

Điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ tạm hoãn hợp... 


Đắk Nông hỗ trợ cho người lao động làm việc... 


Ý kiến bạn đọc (0) Sắp xếp: Mới đến cũ vVĂ 
Viết bình luận 


Họ tên: () Email: () 


Số ký tự còn lại: 1000 


(*) Mã bảo mật 882 


GÌ Gửi bình luận 


Bật Giặt Nhiệt 


BIDV‹® 


NGẮN HÀNG TMCP ĐẤU TƯ VÀ PHÁT TRIẾN VIỆT NAM 





baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Hoa-don-dien-tu-co-ngay-lap-va-ngay-ky-khac-nhau-co-hop-le/382210.vep 





Vietcombank 


: VGP News :. | Hóa đơn điện tử có ngày lập và ngày ký khác nhau có hợp lệ? I BÁO ĐIỆN TƯ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT N... 





e_ Nối những nhịp cầu cho người từng sa chân lỡ 
bước với ma túy 
e_ Đầu năm bắt nhiều đối tượng nguy hiểm vận 


chuyển ma túy 


e_ Vũ khí mới chống tội phạm ma túy 


Ngày 4/1: Số ca mắc _ 
` ) COVID-19 tại Hà Nội tiệêp 
0S...) tục tăng cao với hơn 2.500 


` nghìn ca 


e_ Vận tải hành khách năm 2021 gặp nhiều khó khăn 
do ảnh hưởng trực tiếp từ dịch COVID-19 





se _ Hà Nội đón 60 nghìn khách du lịch trong dịp nghỉ 
Lễ 


e_ Cao điểm kiểm soát thị trường thực phẩm dịp Tết 


; Sản xuất công nghiệp 
" Vượt bão COVID', lạc 
¡quan đón cơ hội 2022 





e . Ra quân chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2022 


e_ Tuyên dương 14 “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” 
năm 2021 


2e _ UBND Thành phố ban hành quy trình 5 bước về 
quy định cách ly 


e _ Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm 
thất nghiệp 


se Chính sách với người có công 
2e Giáo dục - Đào tạo - Y tế 


e Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi 
trường 


e_ Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư 


e _ Lao động - Tiền lương 








PETR0VIETNAM 


2l2 


1/4/22, 11:12 PM + VGP News :. | Hóa đơn điện tử có ngày lập và ngày ký khác nhau có hợp lệ? I BÁO ĐIỆN TƯ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT N... 


"Tr¬nøxm nhì” (*hbính tri nh ‡Á \/*n hbÁa¬ Mã hồtq “h¬^¬ ni^n “Xiiễ@& ĐỂ Ý kiế h¬n đn¬= FC 
[rang chủ Chính trị Kinh tê Vănhóa Xã hội Khoagiáo Quôc tê Y kên bạnđọc RSS 


© BÁO ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Tổng Biên tập: Nguyễn Hồng Sâm 
Giấy phép số: 137/GP-BTTTT, cấp ngày 21/04/2014 
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội; Điện thoại: Văn phòng: 080.43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn. 
Bản quyền thuộc Báo điện tử Chính phủ - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. 
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Chính phủ", "Báo điện tử Chính phủ" hoặc "www.chinhphu.vn" khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này. 


baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Hoa-don-dIien-tu-co-ngay-lap-va-ngay-ky-khac-nhau-co-hop-le/3822I0.vep 3/3 


